Bệnh phấn trắng là loại bệnh rắt phố biến trên các loại cây trồng như cà chua, dưa leo, dâu 
tây, cây chôm chôm, dưa lưới,... Cách nhận biết cây trồng nhiễm bệnh là khi có những lớp 
phần màu trắng xuáắt hiện bê mặt lá, thân và cành của cây. 
Bệnh có tác động nặng hơn đối với cây non vào mùa xuân do có độ âm cao, nếu như không có 
các biện phòng trừ và trị bệnh kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. 
Hôm nay, Hoa Cúc Xanh sẽ chia sẻ đến quý bà con chỉ tiết bệnh phần trắng là gì, cách nhận 
biết, phòng trừ và trị bệnh này. 
Bệnh phấn trắng là gì 
Bệnh phấn trắng trên cây trồng là khái niệm được dùng để chỉ một nhóm bệnh nắm hại cây, 
được hình thành bởi sự kết hợp của hàng trăm sợi nắm và bào tử trong bộ Erysiphales gây 
nên. Chúng tổn tại trong phần tàn dư của hạt giống gây bệnh và lây lan theo chiều gió. 
Loại bệnh này thường gây hại cho cây trồng ngay từ giai đoạn cây non trong điều kiện môi 
trường có độ âm cao. Tuy nhiên, môi trường hanh khô lại là điều kiện thuận lợi để chúng phát 
tán các bào tử nắm bệnh trên đồng ruộng. 
Cách nhận biết bệnh phấn trắng 
Bà con có thể dễ dàng nhận biết bệnh phần trắng trên cây trồng thông qua các lớp phần trắng 
bọc bên ngoài cả 2 mặt của lá cây, đôi khi là hoa, quả hay thậm chí là thân cây. 
e_ Dấu hiệu ban đầu của loại bệnh này chỉ là những đốm trắng xuất hiện trên tán, gân, phiến 
lá. 
e Sau đó là tình trạng lá cuộn lại với các hình dạng móp méo, bắt đầu chuyển sang màu 
nâu hoặc vàng, dần trở nên khô héo và rụng đi. 
e_ Các cây trồng mắc bệnh sẽ dần trở nên suy yếu, mắt khả năng phục hồi và chết nếu 
không được điều trị kịp thời. 





Một số loại cây thường bị bệnh phấn trắng 

Dưới đây là một số loại cây trồng thường bị bệnh phần trắng mà bà con cần lưu ý. 

Cây hoa hồng 

Bệnh xuất hiện dưới dạng bột phấn màu trắng xám trên cả hai mặt lá, chồi, ngọn cây, thậm chí 
là trên nụ, thân, cành hoa. 

Khi cây nhiễm bệnh, lá sẽ dần chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, vàng hoặc tím, có dấu hiệu 
khô, thiếu sức sống và co lại. Trong trường hợp nặng, nụ hoa có thể không nở được, ít nụ hoặc 
chết cây. 





Cây bầu bí 

Đối với bầu bí, dấu hiệu đầu tiên khi nhiễm bệnh chính là tình trạng lá xuất hiện các đốm nhỏ 
màu trắng và dần dần bị bao phủ bởi lớp nắm trắng xám dày đặc như bột phần trên cả gân và 
phiến lá. 


7. 





Lá cây dần chuyển màu từ xanh sang vàng, bị khô và rụng. Khi bệnh chuyển nặng hơn, lớp 
phần trắng có thể bao phủ trên cả cành, thân, hoa. Khả năng sinh trưởng của cây nhiễm bệnh 
yếu, năng suất kém, cần phải thu hoạch trước thời hạn. 

Cây cao su 

Hàng năm, vào giai đoạn từ tháng 1 — tháng 3, tại những khu vực có nhiệt độ rơi vào khoảng 20 
— 25°C, có nhiều sương mù sẽ xuất hiện bệnh phần trắng trên lá cao su. 

Lá cây khi mới bị bệnh sẽ có màu xanh hoặc nâu nhạt, xuất hiện các loang lỗ màu nâu. Sau từ 
6 — 10 ngày bệnh, lá bắt đầu xuất hiện lớp phắn trắng ở cả hai mặt và rụng dần, chỉ còn lại 
cuống. Phần lá không bị rụng thì bị chuyển sang màu vàng nhạt và biến dạng. 


" m4 tác b r2 : - 
= 5 sộ : t1" 





Trị bệnh phấn trắng không dùng thuốc Sử dụng hỗn hợp gồm baking soda và xà phòng 
Đề kiểm soát bệnh phần trắng trên cây trồng hiệu quả, bà con có thể sử dụng hỗn hợp baking 
soda và xà phòng được pha theo tỷ lệ mà EcoClean hướng dẫn dưới đây rồi phun lên cây 
trồng: 

e_ Baking soda: 1 muỗng canh. 

e_ Xà phòng dạng nước: 1⁄2 muỗng cà phê. 

e Nước: 3 lít. 
Xà phòng sẽ tăng khả năng lan rộng của hỗn hợp, dễ dàng bám vào bề mặt lá và loại bỏ nắm 
bệnh. Tuy nhiên, bà con không nên xịt hỗn hợp cho cây trồng khi trời đang có nắng. Bên cạnh 
đó, vài ngày trước khi xịt hỗn hợp, bà con nên tưới nước cho cây trồng bị nhiễm bệnh. 





Trị bệnh phấn trắng bằng nước súc miệng 

Với tính năng tiêu diệt vi khuẩn bên trong miệng, nước súc miệng có khả năng tiêu diệt các bào 
từ gây bệnh phán trắng trên cây trồng vô cùng an toàn và hiệu quả. 

Bà con có thể pha nước súc miệng với nước theo tỷ lệ 1:3, sau đó xịt trực tiếp lên cây trồng 
nhiễm bệnh. 





Lưu ý: 

e_ Vì các hoạt chất chứa trong nước súc miệng rất mạnh nên khi sử dụng, bà con cần phải 

thật thận trọng, pha theo đúng tỷ lệ, nhất là đối với chồi và lá non. 

e_ Nên sử dụng hỗn hợp để tưới cây vào buổi sáng, thời điểm mặt trời chưa lên. 
Trị bệnh phấn trắng bằng cách sử dụng sữa 
Sữa được đánh giá là một thành phần hữu hiệu trong kiểm soát bệnh phần trắng. Các hợp chất 
chứa trong sữa có khả năng hoạt động như một chất diệt nắm, khử trùng, tăng khả năng miễn 
dịch tổng thể của cây trồng vô cùng hiệu quả. 
Tỷ lệ pha trộn hỗn hợp sữa và nước hiệu quả là 2:1 hoặc 3:1. Lưu ý, bà con nên tưới vào buổi 
chiều hoặc buổi sáng, tránh sự tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời. 





>> Xem thêm: Cách diệt côn trùng sâu bọ trong đắt trồng cây hiệu quả 

Như vậy, qua bài viết trên, Hoa Cúc Xanh đã giúp bà con hiểu rõ hơn về định nghĩa, cách nhận 
biết cũng như kiểm soát bệnh phấn trắng trên cây trồng. Hy vọng đây sẽ là phần thông tin 
tham khảo hữu ích, góp phần giúp bà con nâng cao hiệu quả, năng suất cây trồng. 

Nếu muốn biết thêm về các mô hình trồng rau sạch bà con vui lòng liên hệ thông tin bên dưới 
để được kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi tư vấn. 

Bài viết Bệnh phán trắng trên cây trồng cách phòng trừ, chữa trị hiệu quả đã xuất hiện đầu tiên 
vào ngày Hoa Cúc Xanh. 


Nguồn: Hoa Cúc Xanh https://hoacucxanh.com/benh-phan-trang Kỹ Sư Nông Nghiệp Đào Khắc 
Anh 


